Đầu cos ( đầu cosse ) dây điện là gì ? 
phân loại và ứng dụng các loại đâu cos 
dây điện phổ biên hiện nay 


Đâu cos tròn bọc 
nhựa RV 5mm 


Đầu cos tròn bọc nhựa 5mm 

Đầu cos dầy điện hay còn có nhiều cách gọi và tên gọi khác nhau 
như 

+ Đầu cosse dây điện 


+ Đầu nối dây điện 


+ Đầu cốt 
+ Đầu cos 
+ Cút nối dây điện 


theo danh pháp quốc tế thì gọi là Terminal nhưng thông thường sẽ 
được gọi theo tên tiếng anh là ead cosse là một loại phụ kiện thiết 
bị điện chuyên dùng để đấu nối các mối nối dây điện với các thiết bị 
điện khác hoặc, đấu nối dây cáp điện với dây cáp điện, nhằm đảm 
bảo tính an toàn cũng như tính thẩm mỹ của mối đấu ở mức cao. 


Ứng dụng của đầu cos 


Ngày nay các ngành công nghiệp điện ngày càng phát triển mạnh 
mẽ, các vật dụng và thiết bị điện trong đời sống ngày càng nhiều và 
thông dụng, nên ứng dụng của đầu cốt ngày càng thiết yếu và rộng 
rãi hơn. Ta có thể thấy đầu cốt được ứng dụng trong các thiết bị 
điện xung quanh mình như 


+ Đầu cốt để đấu aptomat ( attomat ), đấu bình ắc quy, đấu hạt 
công tắc, đấu điện xe máy, ô tô, đấu bình nóng lạnh, đấu bình ắc 
quy xe đạp điện ...VV 


Đầu cos ( đầu cosse ) dây điện và phân 


loai các loai đầu cos 


Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại đầu cốt khác nhau với 
vô vàn các hình dáng chủng loại và kích thước, nhưng nhìn chung sẽ 
được phân loại theo một số cách như sau 


Phân loại theo nguyên liệu chế tạo sẽ có 
một sô loại như sau 


Đầu cos ( đầu cosse ) đồng đỏ 


Đầu cốt đồng đỏ, cosse điện 


Đầu cos đồng nhôm 


Đầu cốt đồng nhôm 25, đầu cosse nối dây điện 


Đâu cos nhôm 


Đầu cốt nhôm 


Phân loại theo hình dạng 


Đầu cos tròn trần ( Ring 
Terminal ) 


Đầu cốt tròn trần còn thường được gọi với tên khác là đầu cốt 
khuyên, tên tiếng anh là Ring terminal. Là một loại đầu nối 

điện thông dụng được sử dụng thường xuyên trong công tác đấu nối 
dây cáp điện. Đầu cốt tròn có 2 loại là đầu cos tròn trần và đầu 
cốt tròn bọc nhựa cách điện. 


Hướng dẫn cách đọc thông số kỹ thuật của đầu có 
tròn trần 
Đầu cốt tròn trần được ký hiệu theo cách sau: RNB X-Y 


Trong đó: 
-e RNB là mã của đầu cốt tròn trần 


‹ _X là tiết diện đầu bấm dây điện, cũng là tiết diện của dây cáp 
điện tương ứng với đầu cốt đó. 


‹ _Y là tiết diện của lỗ bắt ốc. 
Ví dụ: RNB 2-4 


. RNB là mã sản phẩm của đầu cốt tròn trần 
. 2 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 2mm? ) 


. 4 là lỗ bắt ốc tương ứng ( ốc 4 ly ) 


Chú ý: trên đây chỉ là cách đọc 2 thông số cơ bản nhất 
của đầu cos, ngoài ra đầu cos còn nhiều thông số liên 
quan khác như độ dầy, chất liệu, khả năng chịu tải... 
vv. Để biết thông số chính xác nhất xin vui long liên hệ 
trực tiếp để được tư vấn. 


. đầu cos dây điện tròn trần RNB 
Đâu cos tròn bọc nhựa ( ring 
terminals ) 


Cách đọc thông số kỹ thuật của đầu có tròn bọc nhựa 
Đầu cốt tròn bọc nhựa được ký hiệu theo cách sau: RV X-Y 


Trong đó: 


‹ RV là mã của đầu cốt tròn bọc nhựa 
„_X là tiết diện đầu bấm dây điện, cũng là tiết diện của dây cáp 
điện tương ứng với đầu cốt đó. 
- _Y là tiết diện của lỗ bắt ốc. 
Ví dụ: RV 5-6 


. RV là mã sản phẩm của đầu cốt tròn bọc nhựa 
. 5 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 5mm? ) 


. 6 là lỗ bắt ốc tương ứng ( ốc 6 ly ) 


Đâu cos tròn phủ nhựa RV 
3.5 


Đầu cos tròn bọc nhựa 


Đầu cos chữ Y trần (non 
insulated spade terminal 


đầu cos chữ y còn thường được gọi là cốt chỉa, cosse chẻ 
hoặc cos chĩa, tên tiếng anh là spade terminal. Là một loại đầu 
cốt được sử dụng phổ biến và thông dụng nhất. Đầu cốt chữ y có 2 
loại cos y trần và bọc nhựa cách điện. Được dùng chủ rất nhiều 
trong công tác đấu nối tủ điện dân dụng cũng như công nghiệp. 
Chuyên đấu ở các cầu đấu chia dây điện ( domino block TB). Trong 


điện dân dụng sử dụng nhiều để đấu CB aptomat, bình ắc quy xe 
điện ...VV. 


Cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos chữ y trần - non 
insulated spade terminal 

Đầu cos chữ Y trần được ký hiệu theo phương pháp: SNB X-Y 
Trong đó: 


-e SNB là mã của đầu cốt chữ Y trần 


‹ _ X là tiết diện đầu bấm dây, cũng là tiết diện dây điện tương ứng 
với đầu cos đó 


‹ _Y là tiết diện giữa 2 càng bắt ốc. 
Ví dụ: SNB 2-4 


. SNB là mã sản phẩm của đầu cốt chữ Y trần 
. 2 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 2mm? ) 


. 4 là lỗ bắt ốc tương ứng ( ốc 4 ly ) 


` 


K. : 
„ F) 
PT (fsyy/fE30i4ĐaiÿN2) 


P £: Dộng LUO 


09I)Z09164) 
đầu cos dây điện chữ y trần 


Đầu cos chữ Y boc nhưa 


( Insulated spade terminal ) 


Ví dụ ta có 1 đầu cos ký hiệu là SV 2-4 
Vậy đây là đầu cốt chữ Y bọc nhựa 


. SV là mã sản phẩm của đầu cốt chữ Y bọc nhựa 


. 2 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 2mm? ) 


Đầu cos chữ Y bọc nhựa SV 


Đầu cos pin rỗng đơn ( Pin 
terminal ) 


Đầu cốt pin rỗng hay còn thường gọi với tên gọi khác là đầu cốt 
kim rỗng, tên gọi tiếng anh là pin terminal. Đây là một loại đầu nối 
điện được sử dụng chủ yếu trong việc bấm dây điện để đấu vào CB ở 
trong tủ điện và hệ thống điện năng lượng mặt trời. 


Cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos pin rỗng bọc 
nhựa - cốt kim rỗng ( pin terminal ) 
Đầu cos pin rỗng được ký hiệu theo phương pháp. E AB 


E là mã của đầu cốt pin rỗng 

A là tiết diện dây điện tương ứng sử dụng với đầu cốt đó 

B là chiều dài đầu kim 

Ví dụ thực tế: E1508 

. E là mã sản phẩm của đầu cốt pin rỗng đơn 

. 15 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 1.5mm? ) 

. 08 chiều dài đầu kim ( 8mm ) 

đầu cốt pin rỗng đơn E dùng cho 1 dây có tiết diện tương ứng. Ví 
dụ E1508 dùng cho 1 dây cáp điện có tiết diện 1.5mm?. Đầu cốt pin 
rỗng đơn chuyên dùng để đấu tủ điện công nghiệp cũng như dân 


dụng. Dùng câu nối dây từ Aptomat, CB, MCB, MCCB hoặc đấu hạt 
công tắc, ổ điện âm tường trong điện dân dụng. 


E2508 E4009 E6012 


Đầu cos pin rỗng bọc nhựa 


Đầu cos pin rỗng đôi ( twin cord 


end terminal ) 


Cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos pin rỗng đôi - 
twin cord end terminal 
Ví dụ: TE1508 


. TE là mã sản phẩm của đầu cốt pin rỗng đôi 


. 15 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 1.5mm? ) 


..08 chiều dài đầu kim ( 8mm ) 


đầu cốt pin rỗng đôi TE dùng cho 2 dây có tiết diện tương ứng. Ví dụ 
TE1508 dùng cho 2 dây cáp điện có tiết diện 1.5mm?. Đầu cốt 
pin rỗng đôi chuyên dùng để đấu tủ điện công nghiệp cũng như 
dân dụng. Dùng câu nối dây từ Aptomat, CB, MCB, MCCB hoặc đấu 
hạt công tắc, ổ điện âm tường trong điện dân dụng. 


Đầu cốt pin rỗng đôi 


Đầu cos pin dẹp bọc nhựa 
( insulated blade terminail ) 


Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa còn gọi là đầu cos kim dẹt, tên gọi tiếng 
Anh là insulated blade terminal. Là một loại cốt dùng trong đấu nối 
Aptomat, CB, MCCB. Được chế tạo từ đồng thau. 


Cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos pin dẹp bọc nhựa - 
insulated blade terminal 


Đầu cos pin rỗng bọc nhựa được ký hiệu theo phương pháp. DBV 
X-Y 


Trong đó 

DBV là mã của đầu cốt pin dẹp bọc nhựa 

A là tiết diện dây điện tương ứng sử dụng với đầu cốt đó 
B là chiều dài đầu kim 

Ví dụ: DBV 1.25-10 

. DBV là mã sản phẩm của đầu cốt pin dẹp bọc nhựa 

. 1.25 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 1.25mm? ) 

. 10 chiều dài đầu kim ( 10mm ) 


đầu cốt pin dẹt chuyên dùng để đấu Aptomat, CB, MCCB, MCB 


Đầu cốt pin dẹp, cosse dẹt bắt CB aptomat 


Đầu cos pin dẹp trần - non 
insulated blade terminal 


Ví dụ: DBN 2-10 
. DBNlà mã sản phẩm của đầu cốt pin dẹp trần 


. 2 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 2mm? ) 


. 10 chiều dài đầu kim ( 10mm ) 


iầu cốt pin dẹt chuyên dùng để đấu Aptomat, CB, MCCB, MCB, 
khởi động từ ( contactor ). 


Đầu cốt pin dẹp 


Đầu cốt pin tròn đặc hay vẫn gọi là đầu cốt kim tròn đặc, tên tiếng 
Anh là tin crimp pin terminal. Là một loại đầu cos chuyên dụng 


được chế tạo từ đồng thau, bề mặt mạ thiếc chống gỉ theo công 
nghệ mạ tĩnh điện. Được dùng nhiều trong tủ điện công nghiệp. Đối 
với điện dân dụng chủ yếu dùng để đấu hạt công tắc hoặc ổ điện âm 
tường. 


Cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos kim tròn đặc - tỉn crimp 
pin terminal theo mã sản phẩm 


Đầu cos kim tròn gồm có 2 loại là bọc nhựa và cốt kim tròn trần, lần 
lượt được ký hiệu với mã sản phẩm là 


‹e cos kim tròn bọc nhựa: PTV 
‹Ổ Cos kim tròn trần PTN 


đầu cốt kim tròn đặc được ký hiệu theo phương pháp PTV X-Y 
trong đó 


‹ PTV là mã đầu cốt kim tròn bọc nhựa 
‹ _X là tiết diện đầu bắt dây 
‹ Y là chiều dài đầu kim 
Ví dụ ta có đầu cốt được ký hiệu là PTV 2-10 
. PTV là mã sản phẩm của đầu cốt kim tròn đặc bọc nhựa 


. 2 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 2mm? ) 


. 10 chiều dài đầu kim ( 10mm ) 


bo, 
+ 

" .4R 

& 12) 


ý T 
Động lực 


.. 


À 


_———___Ƒ_—-ƒĨ{Ă‡ƒ†<— ve dai đönm d4. Ể® 


Đầu cos kim tròn đặc 


Đầu cos nối thẳng bọc nhựa - 


insulated Butt spile connector 


Đầu cốt nối thẳng hay còn thường gọi là ống nối đồng, tên tiếng 
Anh là butt splice connector. Là một loại đầu cốt dây điện chuyên 
dùng để bấm nối 2 đường dây cáp điện có tiết diện tương đương 
hoặc ko chênh lệch quá nhiều. Đầu cốt nối thẳng có 2 loại. 


‹ Đầu cos nối thẳng bọc nhựa cách điện 


‹ _ Đầu cos nối đồng hay đầu cốt nối thẳng trần 


Cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos nối thẳng ( butt spile 
connector ) theo mã sản phẩm 


Đầu cos nối thẳng được ký hiệu theo phương pháp BV A đối với đầu 
cốt nối thẳng bọc nhựa và GTY đối với đầu cốt nối thẳng trần ( ống 
nối đồng ) 
trong đó: 

‹ _BV là mã sản phẩm đối với đầu cos nối thẳng bọc nhựa 

‹ _ GTY là mã sản phẩm đối với đầu cốt nối thẳng trần 

‹ _A là tiết diện dây dẫn tương ứng dùng cho đầu cos đó 
Ví dụ ta có đầu cốt ký hiệu là BV5 


. BV là mã sản phẩm của đầu cốt nối thẳng bọc nhựa 


. 5 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 5mm? ) 


đầu cos nối thẳng bọc nhựa 


Đầu cos nối thẳng trần ( ống 
nổi đõng ) 
Ví dụ: GTY4 


. GTY là mã sản phẩm của đầu cốt nối thẳng trần 


. 4 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 4mm? ) 


Đầu cốt nối thẳng trần là một loại đầu nối dây điện chuyên dùng 
để đấu nối 2 đoạn dây cáp điện có tiết diện tương đương hoặc không 
chênh lệch quá lớn 


đầu cốt nối đồng 
Đâu cos nón chụp - Closed End Crimp 
terminal Connector 


Đầu cos nón hay thường gọi là đầu cốt mũ chụp, hoặc cút nối cánh 
dây điện, tên tiếng Anh là closed end crimp terminal connector. 
Đây cũng là một loại đầu cos được sử dụng rất nhiều trong công tác 
thi công đấu nối tủ điện cả dân dụng cũng như công nghiệp. Được 


chế tạo bằng lõi đồng thau với vỏ bọc nhựa cách điện PE. Chuyên 
dùng để bấm nối 2 đầu dây điện. 


Cách đọc thông số đầu cos nón chụp thông qua mã sản phẩm 


Đầu cốt nón chụp ( cút nối cánh dây điện ) được ký hiệu theo phương 
pháp: CE Ax 


trong đó: 


‹ _ CE là mã sản phẩm của đầu cốt nón chụp 
‹ _A là tiết diện dây điện tương đương sử dụng với đầu cốt đó 
Ví dụ: CE5x 
. CE là mã sản phẩm của đầu cốt nối nón chụp 
. 5 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 5mm? ). 
Đầu cốt nón chụp là một loại đầu nối dây điện chuyên dùng để đấu 


nối 2 đoạn dây cáp điện có tiết diện tương đương hoặc không chênh 
lệch quá lớn 


Đầu cốt nón, cosse mũ chụp, đầu nối cánh dây điện CE 


Đầu cốt bít SC là một loại cos trần, tên tiếng anh là cable 

lug, thường được sử dụng cho các mối nối điện chịu tải cao. Được 
chế tạo từ chất liệu là đồng thau. Trong điện dân dụng thường được 
dùng nhiều trong đấu tủ điện gia đình, đấu bình ắc quy hoặc dây 
máy hàn. 


Cách đọc thông số kỹ thuật đầu cos bít SC thông qua 
mã sản phẩm 


Đầu cosse bít SC được ký hiệu theo phương pháp SC X-Y 
Trong đó: 
‹ X: là tiết diện đầu bắt dây, cũng tương ứng là tiết diện dây cáp 
điện sử dụng cho đầu cốt. 
‹ Y: là tiết diện lỗ bắt ốc tương ứng với đầu cốt. 
Ví dụ ta có đầu cos được ký hiệu là SC 4-6 
‹© Vậy đây là đầu cos bít SC 
‹ _ SC là mã sản phẩm của đầu cốt bít 
‹ _4 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 4mm? ) 


6 là lỗ khuyên bắt ốc ( ốc 6ly ) 

Đầu cốt bít SC thường dùng để đấu điện có cường độ dòng điện cao 
hoặc điện áp cao như máy chạy điện 3 pha, máy hàn hoặc những tủ 
công nghiệp có công xuất lớn. 


Chú ý: đầu cos bít SC là một loại đầu cos trần nên sau 
khi thực hiện thao tác đấu nối ta phải thêm công tác 
bọc cách điện cho môi nồi để đảm bảo an toàn điện 


Đầu cốt bít trần SC 


Đầu cos ghim dẹp capa - mm 
famle insulated spade terminal 


Đầu cốt ghim dẹp đực cái capa là một loại đầu cốt có kết cấu khá 
đặc biệt gồm 2 phần đầu đực và đầu cái để kết nối với nhau hoặc có 
thể dùng tách riêng. 


Ví dụ: MDD 5-250 FDD 5-250 


. MDD là mã sản phẩm của đầu cốt đực 


. FDD là mã sản phẩm cùa đầu cốt cái 
. 5 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 5mm? ) 


. 250 là cỡ đầu ghim tương ứng ( đối với đầu đực là 6.5mm, đầu cái 
là 6.8mm ) 


Đầu cốt ghim dẹp capa có 3 kiểu đầu ghim phổ biến là: đầu 110 
tương ứng kích thước là 2.8mm, đầu 187 tương ứng kích thước là 
4.8mm, đầu 250 tương ứng kích thước là 6.8mm. Đầu cốt ghim dẹp 
đực cái capa thường được dùng để ghim chân tụ của bình ắc quy xe 
điện, ô tô, xe máy. 


Đầu cốt ghim capa, cosse đực cái, cốt âm dương MDD+FDD 


Đầu cos đực cái đầu đan 
Ví dụ: MPD 5-250 FRD 5-156 


. MPD là mã sản phẩm của đầu cốt đực 
. FRD là mã sản phẩm cùa đầu cốt cái 
. 5 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 5mm? ) 


. 156 là cỡ đầu ghim tương ứng 


-t 


Đầu cos ghim tròn, đầu cốt đực cái âm dương bằng đồng 
Đâu cos đực cái âm dương MDFN FDFN 
Ví dụ: MDFN 5-250 FDFN 5-250 


. MDFN là mã sản phẩm của đầu cốt đực 
. FDFN là mã sản phẩm cùa đầu cốt cái 


. 5 là tiết diện dây dẫn tương ứng ( 5mm? ) 


. 250 là cỡ đầu ghim tương ứng ( đối với đầu đực là 6.5mm, đầu cái 


là 6.8mm ) 


Đầu cốt ghim dẹp đực cái âm dương có 3 kiểu đầu ghim phổ biến 
là: đầu 110 tương ứng kích thước là 2.8mm, đầu 187 tương ứng kích 
thước là 4.8mm, đầu 250 tương ứng kích thước là 6.8mm. Đầu cốt 
ghim dẹp đực cái capa thường được dùng để ghim chân tụ của 


bình ắc quy xe điện, ô tô, xe máy. 


¬ — 


FDFN1-110(5) E8 | ,j¿j. do, FEMALE 


0.5-1.5 


(22-18) 


FEMALE 


T ' - — - 
U 


32 (.126) 


FE 
.—m 


64 (252) 


65 (2%) 


0.5-1.5 
(22-16) 


1.8-2.5 


68 (280) 


Ïwự [sszm 


15 (246) 
T7 (X9) 
15 (295) 


—————— 


19.5 (.78) 
110 (433)| 40 (187) 


03 (012) —— 
1 


17 (067) 
03⁄4 014) 


1 


22 (T8) 


1 


220 (80) 
110 (A439)| 40 (157) ( 17 (067) | 04 (016) 
240 (945) 


(16-14) 
4-6 


17 (X9) 


† 
15 (2%) 


(12-10) 


=m W ' 
77 (X9) 


34 (13) | 04 (016) 


Đầu cốt ghim dẹp đực cái, cosse âm dương, cốt nối dây điện bình 


ắc quy thông số kỹ thuật 


Hướng dẫn cách chọn và đọc thông số kỹ thuật 
các loại đâu cos dây điện 

Thông thường khi đưa ra sản phẩm, nhà cung cấp cũng sẽ cung cấp 
cả bảng thông số kĩ thuật chỉ tiết cho từng loại cụ thể, nên tốt nhất 
là ta nên tham khảo bảng thông số này sẽ chính xác hơn, tuy nhiên 
nhiều khi do lười cho nên anh em kĩ thuật sẽ ko đọc, nên hôm nay 
mình sẽ chỉ cho các bạn 1 cách để xem hiểu thông số kỹ thuật của 
hầu hết các loại đầu cốt. 


Thật ra cho dù đầu cốt có cấu tạo hay kiểu dáng phức tạp 
đến đâu thì cũng chỉ có 2 loại thông số quan trọng nhất đó là 


+ Kích thước dây cáp điện tương ứng với loại đầu cốt đó 


+ Kích thước đầu bắt vào thiết bị điện tương ứng với đầu cốt 
đó ( thông thường sẽ là kích thước đâu băt ốc ) 


cho nên kí hiệu đầu cốt sẽ chủ yếu thể hiện 2 loại thông số kích 
thước này 


Iư2nnai! H 


\) ——k 
\È ——À N== 


5SCG-G 
SC€G-= 
SC1GO-€ 
SC1GO-= 
SC1€:-€;: 
SC1G-8 
SCA1G-1O 


5SCE25-G 
5sc=2*s-= 


5S<c=eZ"-1©O 
5ScZ2*s-1Z 
5Sc=¬3°5-€G 
S<=¬3s=s-= 
Sc="55-1O© 
S€C=-1Z 


SC=GO-= 


đầu cos bít trần SC bảng thông số kỹ thuật 
Ví Dụ : một loại đầu cốt sẽ được kí hiệu gồm 3 phần như sau: M 


a-b trong đó 


+ M là mã của đầu cốt đó và sẽ cho biết nó là loại đầu cos gì ví dụ : 


- . - 
p900po00pg092000680 


= 


RNB là đầu cốt tròn trần SNB là đầu cốt chữ Y trần 


+ A là kích thước dây cáp điện tương ứng với loại đầu cốt đó 


+ B là kích thước đầu bắt vào thiết bị điện tương ứng 


Ví dụ cụ thể như sau: 1 loại đầu cos có kí hiệu RNB 2-6 


+ RNB : là mã của loại đầu cos đó và có nghĩa nó là đầu cốt tròn 
trần 


+ 2 nghĩa là dây cáp điện tương ứng với nó có kích thước 2mm? 


+ 6 nghĩa là kích thước vòng khuyên là 6mmˆ 


Hướng dẫn cách bấm các loại đầu cos dây điện 
băng kìm bâm cos 


Kìm bấm cos bọc 
nhựa 


Kềm bóp cốt bọc nhựa : 
Để bấm đầu cốt dây điện đúng cách cần chuẩn bị các dụng cụ như 
sau 
‹e Dây điện 
‹e Đầu cốt có thông số kỹ thuật tương ứng với dây điện đang sử 
dụng 


‹ Kìm bấm cốt có kiểu hàm tương ứng với đầu cốt đang sử 
dụng 


‹_ Dụng cụ tuốt và cắt dây điện 


Các bước bấm đầu cos với kìm bấm cos 


1.Đo kích thước phần dây điện sẽ được bấm dữ vào đầu cốt 

2. Tiến hành tuốt bỏ phần vỏ dây điện của phẩn đó lưu ý dùng 
dụng cụ chuyên dụng để tránh làm ảnh hưởng đến phần lõi 
dây 

3. Đặt cố định đầu cos vào vị trí tương thích trên hàm kìm sau đó 
mới luồn dây điện vào đầu cos 


4. Bóp kìm bấm cos hết mức cho đến khi thấy kìm tự nhả ra mới 
đạt, bấm như vậy mới đảm bảo mối đấu chắc chắn nhất 


Cách chọn kìm bấm cos phù hợp 

Để đảm bảo bấm đầu cos tốt nhất, việc lựa chọn kìm bấm cos phù 
hợp cũng là 1 điều quan trọng không thể bỏ qua vậy chọn thế nào 
cho phù hợp 


tiêu trí đầu tiên là chọn loại kìm phù hợp với kích thước đầu 

COS cần bấm, thường trên thân kìm sẽ có kích thước của các 

loại đầu cos tương ứng phù hợp, 1 số loại kém chất lượng ko có thì 
mình cũng chịu. 


Tiêu trí số 2 để chọn kìm bấm cos là kiểu dáng hàm bấm cos có 
tương thích với loại cos đó hay ko, giới thiệu với mọi người một số 
loại kìm thông dụng trên thị trường hiện nay. 


stedi (, 


Công ty Thiết Bị Công Ngh 
Động Lực 


kềm bấm cos 
đây là dạng kìm bấm cos phổ biến nhất có thể bấm được hầu hết 
các loại cos, nhưng tốt nhất chỉ sử dụng để bấm các loại cos 

trần cán tròn 


(ppsn6axve 


HŠSC8 6-4 


e - Crimping capacity : 0.25-10mm? 


kìm bấm cốt pin rỗng 
Nhìn trên hình chắc mọi người cũng đoán được đây là loại kìm chỉ 
chuyên dụng bấm loại cos đặc biệt là đầu cos pin rỗng 


Serial Hàm (mm”) ' Chiều dài Trọng lượng 


O.5-6.Ommˆ 


kềm bấm cos HS-30]J chuyên bấm các loại đầu cos bọc nhựa 

Đây cũng là 1 loại kìm khá phổ biến và nó chuyên sử dụng để bấm 
tất cả các loại đầu cos dây điện bọc nhựa trừ đầu cos pin rỗng, loại 
kìm này khá đa năng có thể bấm các loại cos bọc nhựa cách điện 
hoặc trần, tuy rằng trên hàm kìm có ghi thông số kỹ thuật là chỉ sử 
dụng cho các loại có kích thước từ 0.5mm2 đến 6mm2 nhưng thực tế 
mình đã sử dụng có thể bấm loại cos SC đến 25mm, nên mình khá 
là thích sử dụng loại này, hơn nữa giá cả cũng vừa phải chỉ khoảng 
200.000 một cái, so sánh với các loại kìm cos khác trên thị trường 
hiện nay giá như vậy thì không tính là đắt, ở mức khá là bình dân rồi 
lại còn đa dụng, bấm cos phủ nhựa thì hết chê. 


l_ ao 


£ K= 


“—. 
®¿⁄2 


` 


Kìm bấm cos dây điện MC4 

kiểu hàm của loại kìm này chuyên để bấm các loại cos có phần bóp 
dây điện dạng mở, như đầu cos dây điện 2 tầng cho xe máy, ô tô, xe 
đạp điện, bình ắc quy, cos MC4...vv 


LÝ gì 


Trên đây mình chỉ giới thiệu một số loại kìm bấm cos 
có kiểu hàm thông dụng nhất, trên thực tế có rất nhiều 
các kiểu hàm đặc biệt khác nhau, với nhiều kích cỡ 
khác nhau. Trước khi chọn mua bạn nên xem ký bảng 
thông số kỹ thuật hoặc thông tin về sản phẩm để tránh 
mua nhầm. Trong trường hợp mình không quen thuộc 
thì tốt nhất là nên liên hệ trực tiếp với người bán để 
được tư vấn. 


Tham khảo thêm nhiều sản phẩm của shop 


tại : https://dongluchp.com/dau-cos-day-dien 


TRÊN ĐÂY LÀ VÀI LOẠI KÌM BẤM COS THÔNG DỤNG HIỆN NAY, 
CÒN RẤT. NHIỀU LOẠI KHÁC NỮA HÔM NÀO RẢNH MÌNH CẬP 
NHẬP TIẾP ĐỂ GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI 


Giới thiệu về công ty sản xuất các loại 
đầu cos dây điện Động Lực ( dongluchp ) 


công ty TNHH thiết bị công nghiệp Động Lực ( Dongluchp ) là đơn vị 
hàng đâu trên thị trường hiện nay trong lĩnh vực sản xuất và phân 
phối các loại đầu cos. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện 
tự động hoá, điện công nghiệp cũng như điện dân dụng. Công ty 
Dongluchp đã được quý khách hàng trên toàn quốc cũng như các 
quý khách hàng là các tập đoàn lớn đa quốc gia đang có trụ sở làm 
việc tại Việt Nam tin tưởng và lựa chọn công ty Dongluchp là đối tác 
cung cấp các loại thiết bị vật tư cũng như phụ kiện ngành điện. Một 
số công ty và tập đoàn đa quốc gia lớn mà công ty Dongluchp hiện 
đang là đối tác cung cấp thiết bị có thể kể đến như: 


+ Toyota Hưng Yên 

+ LG Display 

+ Heasung Việt Nam 

để liên hệ với công ty quý khách có thể xem thông tin bên dưới đây: 
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Động Lực 

Chân cầu rế 2, QL10, An Dương, Hải Phòng 18000, Việt Nam 

Phone: +84964032890 


Email: Dongluc.industry@gmail.com 


Zalo: 0902.091.840 

Quý khách cũng có thể liên hệ và theo dõi các thông tin liên quan 
cũng như có thể liên hệ và theo dõi để biết các sản phẩm mới nhất 
của công ty Động Lực ( Dongluchp ) qua các mạng xã hội: 
Facebook: https://www.facebook.com/khinen.haiphong/ 

Twitter: https://twitter.com/festohp1 

Instagram: https://www.instagram.com/dongluchp1/ 

Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/dongluchp/ 

Pinterest: https://www.pinterest.com/festohaiphong/ 

Blogspot: https://dongluchp.blogspot.com/ 

Medium: https://dongluchp.medium.com/ 

Trong những thời điểm đặc biệt trong năm công ty Dongluchp sẽ có 
những chương trình tri ân khách hàng công bố trên Website công ty 
cũng như trên các trang mạng xã hội của công ty. 

Ngoài ra công ty Động Lực còn cung cấp các loại thiết bị ngành điện 
nói chung và ngành điện công nghiệp nói riêng, một số sản phẩm 
tiêu biểu mà công ty hiện đang cung cấp: 

+ Tủ điện, Hộp điện nhựa 

+ Dây cáp điện các loại 

+ Ống gen co nhiệt 

+ Ống lồng đầu cos 

+ mũ chụp đầu cos bằng nhựa 

+ Ốc siết cáp 

+ Động cơ bước AC Servo motor Mitsubishi 

+ Bộ điều khiển động cơ AC Servo driver amplifier Mitsubishi 


+ Module đầu vào, ra ( module input, output ) Mitsubishi 


+ Base chân đế Mitsubishi 


+ Cáp lập trình PLC các loại 


+ Cáp động cơ Servo ( cáp nguồn động cơ servo, cáp phanh, cáp 
encoder ). 


+ CC-link mitsubishi 


+ Cảm biến sensor các loại của các thương hiệu lớn trên thị trường 
hiện nay như Omron, Mitsubishi ... 


Source ( nguồn ): Đầu cos 


